MINH GIAO 
Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


MINH GIÁO 





Nguyén Duy Chính 
MINH GIÁO 


Hinh nhu ai trong chúng ta khi doc Y Thién Dó Long Ky cúa 
Kim Dung (được Tiền Phong Từ Khánh Phụng dịch ra Việt 
ngữ dưới nhan đề “Cô gái Đồ Long”) đều tự hỏi Minh giáo có 
thực hay không, những bang phái, giáo hội đã sinh hoạt và 
ảnh hưởng thế nào trong xã hội. Theo bộ tiểu thuyết kiếm 
hiệp này, Minh giáo là một tôn giáo được tổ chức chặt ché 
và qui mô, đứng đầu phe tà và đã từng nhiều lần đụng độ 
với phe chính phái. Sự xuất hiện của họ thật kỳ bí và như 
một tấm màn dần dần vé lên, mỗi lúc lại cho chúng ta biết 
thêm một số chỉ tiết về hoạt động, về tổ chức cũng như về 
giáo qui của họ. Trong sử sách, Minh giáo cũng được nhắc 
đến, tuy không phong phú như những tôn giáo khác, nhưng 
cũng đại biểu cho một hệ thống tư tưởng, cái hệ thống nhị 
nguyên không những phổ biến trong nhiều cơ sở triết học 
của thế giới, mà lại cũng dễ dàng được quần chúng chấp 
nhận hơn vì phân biệt trắng đen, thiện ác, có những tiêu 
chuẩn nhất định không mơ hồ như hệ thống nhất nguyên. 
Nhìn theo quan điểm xã hội, hệ thống tư tưởng của Minh 
giáo lại tương đồng với Tây phương và trong một thời gian 
khá dài, những cơ sở đó tranh huy với những tôn giáo khác, 
tuy trên bình diện triết học không áo diệu bằng Phật học 
hay Lão học, nhưng về phương diện tổ chức, Minh giáo có 
tính quần chúng hơn và phát triển cũng có qui củ hơn. Chỉ 
về sau này, khi Nho giáo được đưa lên thành hệ thống học 
thuật làm thước đo cho khả năng của kẻ sĩ, đẩy lùi các tôn 


giáo khác ra khỏi quan trường, Minh giáo mới suy yếu và 
dần dần biến mất. Trong phạm vi bài này, chúng tôi sẽ đối 
chiếu những chi tiết mà Kim Dung đưa ra trong bộ Y Thiên 
Đồ Long Ký với Minh giáo trong sách vở để nhìn lại một vấn 
đề luôn luôn hiện hữu trong suốt lịch sử Trung Hoa: vai trò 
của tôn giáo trong các cuộc nổi dậy. 


Minh Giáo: Bái Hỏa giáo hay Mani Giáo? 

Khi nói tới Ba Tư (tức Iran ngày nay), chúng ta vẫn hình 
dung đó là một xứ mà mình vẫn gọi là “nghìn lẻ một đêm” 
với những truyện thần kỳ thật phong phú. Có lẽ ít ai biết 
rằng ở vào những thế kỷ đầu Công Nguyên, khu vực Trung 
Đông cũng đã có nhiều giao tiếp với Trung Hoa trên nhiều 
mặt, và tôn giáo chính của họ khi đó cũng khác hẳn với thế 
giới Muslim chúng ta thấy ngày nay. Đã có những triều đại 
thân cận với nước Tàu đến nỗi khi họ bị xâm chiếm, họ chạy 
qua cầu cứu và nhờ viện binh để quay về “phục quốc”, 
chẳng khác gì những Lê Chiêu Thống, Trần Thiêm Bình ở 
nước ta. Đời nhà Đường, vì gốc tích của họ cũng mang giòng 
máu ngoại vực, việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc vùng 
Trung Đông và Hán tộc cũng được dễ dàng. Sự phát triển và 
thịnh trị của thời kỳ này cũng nhờ vào chính sách tương đối 
khai phóng thuở ấy. Không những khoa học, kỹ thuật, các 
loại sản phẩm công nghiệp được trao đổi, mà tôn giáo cũng 
từ bên ngoài du nhập vào Trung thổ rất nhiều. 

Thời kỳ đó, phía Tây Trung Hoa có một dân tộc tương đối 
phát triển là Thổ Phồn, tổ tiên của dân tộc Tây Tạng ngày 
nay, là một chi lưu của người Khương. Khi vua Đường Thái 


Tông lên ngôi (626 Tây Lịch), vua nước Thổ Phón là Tùng Tán 
Hãn Bố giao hiếu với Trung Hoa, được vua nhà Đường gả 
Văn Thành Công Chúa cho (641 TL). Sử sách chép rằng 
Công Chúa mang theo một đoàn tùy tùng rất lớn đến hơn 
năm ngàn năm trăm người, lại không biết bao nhiêu là sản 
vật, gia súc, tư trang, hàng hóa. Từ đó những vương tôn 
công tử nước Thổ Phồn sang Trường An du học mở đầu cho 
một thời kỳ giao lưu văn hóa giửa Trung thổ và các nước 
phía Tây. Chính thời này, các phát kiến của Trung Hoa như 
chế tạo nông cụ, dệt vải, nuôi tằm, xây cất, làm giấy, đồ 
gốm, luyện kim, lịch toán, y học... truyền ra bên ngoài và 
ngược lại nhiều kỹ thuật từ các nước Trung Đông cũng 
truyền vào nước Tàu. (Dư Tử Lựu, Nguồn Gốc Con Rồng - 
Long Đích Căn, Thương Vụ Ấn Thư Quán , Hongkong 1985, 
tr. 176) 

Về tôn giáo, việc truyền bá từ bên ngoài vào Trung Hoa đã 
có từ lâu. Ngay thời Nam Bắc Triều, một tôn giáo từ Ba Tư có 
tên là Bái Hỏa Giáo (Zoroastrianism) được truyền vào Trung 
Quốc. Tôn giáo này do một người Ba Tư tên là Zarathushtra 
- nguyên nghĩa là con lạc đà già - thành lập từ thế kỷ thứ 6 
trước Công Nguyên tại Đại Hạ (nay ở biên giới A Phú Hãn). 
Người ta gọi họ là Majus hay Mazdeans. Giáo đồ của tôn 
giáo này lấy kinh của Ba Tư là A Duy Tư Đà (Àvesta Gatha) 
[1] làm kinh điển, chủ trương phân ra làm hai bên thiện ác, 
nhị nguyên. Theo họ, việc gì quang minh, lửa, thanh tĩnh, 
sáng tạo, sự sống thuộc về thiện đoan. Còn hắc ám, ác, dơ 
bẩn, phá hoại, chết thuộc về ác đoan. Con người được tự do 
chọn lựa để làm điều thiện hay điều ác. Khi chết đi sẽ được 


Thượng đế (tức Ahura Mazda) phán xét, ai qua được thì lên 
thiên đường, người nào không qua thì xuống địa ngục. Vì thế 
khi còn sống mọi người phải làm lành, lánh dữ, bỏ chỗ tối 
mà tìm chỗ sáng. Châm ngôn đạo đức của họ là nghĩ điều 
lành, nói điều lành, làm điều lành. Họ có một nghi thức riêng 
để lễ “thánh hỏa” dưới quyền chủ tế của một “majus”. Tôn 
giáo này có thời là quốc giáo của Ba Tư trong triều đại 
Sasanian. 

Đạo Bái Hỏa truyền vào bắc Trung Hoa từ năm 516-9 theo 
phái đoàn của người Ba Tư. Đến đời Tùy, họ được thành lập ở 
Trường An những khu vực riêng để hành đạo. Ngoài việc trao 
đổi các sứ thần giữa hai bên, các thương nhân Ba Tư cũng 
sang Trung Hoa buôn bán. Hiện nay, tại Quảng Châu, Tuyền 
Châu, Dương Châu và Trường An, Lạc Dương vẫn còn nhiều 
dấu tích của người Ba Tư thời đó. 

Năm 621, tiên từ (shrine) đầu tiên được xây dựng cho người 
“hổ” ở kinh đô và đến năm 631 thì một tu sĩ (Magi) được vào 
làm quan trong triều. Đến năm 652, khi người Muslim từ Ả 
Rập (Islam) sang xâm chiếm Ba Tư, họ bị đánh đuổi, một 
phần chạy sang phía tây nước Ấn (nay còn lại ở Bombay 
được gọi là Parsees có nghĩa là người Persian) nhưng một số 
lớn chạy sang Trung Hoa, khi đó vào đời nhà Đường. Vua 
cuối cùng của triều đại Sasanian là Yazdegird đệ tam 
(Yazdagard III) cầu viện vua Đường Thái Tông để đem quân 
khôi phục đất nước. Tuy nhiên, nhà Đường từ chối và họ 
đành phải sống lưu vong với dân chúng vùng Tân Cương ở 
Trung Á nhưng lại bị thổ dân phản bội. Gần đây, khi khai 
quật một số địa điểm vùng Tây An, người ta đã tìm thấy một 


số tiền làm bằng bạc của Ba Tư thời kỳ này, nhiều mộ chí 
bằng cả hai thứ tiếng Ba Tư và chữ Hán. (Dư Tử Lựu, tr. 183) 
Nhà Đường tiếp tục bảo vệ con của Yazdegird là Peroz (Firuz) 
và cho phép họ được xây cất đền thờ và tiếp tục hành đạo. 
Peroz vẫn được công nhận là vua nước Ba Tư và được phong 
một chức võ quan tại triều. Ông ta chết ở Trường An và con 
là Narseh được tập tước vương. Narseh cố gắng đem quân 
Tàu về lấy lại nước nhưng thất bại và những người thuộc 
triều đại Sasanian định cư tại Trung Hoa trong khoảng 200 
năm. Một số tiểu quốc được hình thành nằm giữa biên giới 
Ba Tư và Trung Hoa không theo đạo Hồi, độc lập đã tồn tại 
trong nhiều năm và nhiều phái bộ, sứ thần đã đến kinh đô 
nhà Đường trong khoảng từ 713 đến 755 sau TL. Những cư 
dân của các tiểu quốc này trở thành những người buôn 
ngọc, phù thủy, thợ thủ công và thương nhân. Họ xây dựng 
bốn, năm tiên từ (thánh đường), tại Trường An, hai, ba tiên 
từ tại Lạc Dương, một tại Khai Phong và nhiều 

nơi khác như Dương Châu, Đôn Hoàng, Thái Nguyên ... Họ 
cũng di cư đến nhiều nơi khác, có người tới tận Hải Nam và 
vùng nước ta nhưng không biết rồi ra sao. 

Đến năm 845, nhà Tống tiêu diệt các tôn giáo và bài xích tất 
cả các tôn giáo từ nước ngoài, nhất là đạo Phật và Bái Hỏa 
giáo cũng bị tiêu diệt. Vì họ coi lửa là đại biểu của quang 
minh (sáng sủa), nên việc thờ phụng “lửa thân” (thánh hỏa) 
là nghi lễ chính yếu. Người Trung Hoa gọi tôn giáo này dưới 
nhiều tên như tiên giáo, hỏa tiên giáo, bái hỏa giáo, Ba Tư 
giáo ... Bái hỏa giáo đến đời Nguyên hay Minh thì không còn 
ai biết đến. Theo sách vở, Bái hỏa giáo là một tôn giáo chỉ 


thu hep trong pham vi chúng tóc va khóng chú truong banh 
truóng hay chiéu du nguói ta theo dao. Kinh dién cúa ho 
không được dịch sang tiếng Tàu và có lẽ người Tàu cúng 
không ai đổi qua theo đạo này. Tuy nhiên, họ cũng đem lại 
một số ảnh hưởng, vì đời Đường là triều đại mở cửa nên 
nhiều kỹ thuật mới được du nhập, nhiều sắc thái văn hóa 
được đón nhận trong sinh hoạt hàng ngày. 

Một tôn giáo khác cũng truyền từ Ba Tư là Ma Ni giáo (tức 
Manichaeism, do Mani người Ba Tư sáng lập vào thế kỷ thứ 3 
sau Công Nguyên). Ma Ni giáo kết hợp nhị nguyên luận của 
hỏa tiên giáo, đồng thời dung hợp nhiều tôn giáo trong đó có 
một số tư tưởng của Phật giáo và Ki tô giáo mà thành. Ma ni 
giáo được gọi là tôn giáo của ánh sáng (Religion of Light) và 
truyền vào Trung Hoa qua nhiều sự tích ly kỳ. Cho đến giờ 
phút này, người ta vẫn chưa rõ Mani là tên người hay là một 
cách xưng hô tôn quí. Nghĩa của chữ này cũng không rõ 
ràng, theo cổ ngữ Hi Lạp thì là skeuos và homilia, nhưng 
hình như nguyên thủy lại bắt nguồn từ tiếng Babylonian- 
Aramaic có nghĩa là Vua của Aùnh Sáng. 

Mani sinh ra tại Baghdad, khoảng thế kỷ thứ 3, dưới thời mà 
người Ba Tư làm chủ cả khu vực Mesopotamia, ngày nay là 
Iraq. Cha ông hình như là người Mandaeans. Sau khi đi lang 
thang trong vài năm, sống đời khổ hạnh để suy tưởng về 
giáo lý, năm 242 (có chỗ chép rõ là ngày 20 tháng 3) ông 
được mặc khải và tự cho mình là một nhà tiên tri, lập nên 
một giáo phái mới. “Cũng như Phật Thích Ca đến Aán Độ, 
Zoroaster[2] với Ba Tư, hay chúa Jesus đến miền Tây, thời kỳ 
này thiên sứ đến với ta, tức Mani, đến với vùng Babylonia”. 


Đó là lời tuyên bố của ông và tự cho mình là một tông đồ 
của Thượng đế. Ông lại đi lên Bactria ở miền tây bắc Ấn Độ, 
và nghiên cứu thêm về Phật giáo. Ông chịu ảnh hưởng sâu 
đậm của các tư tưởng Gnostic (mộït chi phái của Thiên Chúa 
giáo thời kỳ sơ khai, bị coi như tà giáo). Đến năm 241, ông 
quay về Ba Tư sau khi vua Shapur đệ Nhất lên ngôi, là người 
dung chứa các tôn giáo. Ông bắt đầu truyền giáo, dung hợp 
cả Gnosticism, Zoroastrianism, Christianity, Buddhism, Lão 
giáo và những tôn giáo địa phương tại Ba Tư. Trong suốt thời 
vua Shapur, ông được tự do truyền giáo và hoạt động trong 
khối giáo dó của mình. Thế nhưng khi vua Bahram đệ nhất 
lên ngôi, người giáo đồ Bái hỏa coi Mani là thù nghịch. Mani 
bị cầm tù và bị đóng đỉnh, xác bị bêu tại cổng thành để răn 
đe những người theo ông. Những tín đồ của đạo Mani cũng 
bị tàn sát không thương tiếc. Theo sử sách ông chết khoảng 
276-277 sau Công Nguyên. Tôn giáo của ông truyền sang 
tận Bắc Phi, Nam Âu châu và Trung Hoa. 

Tư tưởng chính yếu của đạo Manichaeism là nhị nguyên đối 
đãi và mục tiêu của con người là làm sao giải thoát được 
bằng cách khai mở luồng ánh sáng vốn bị vật chất giam 
hãm. Có hai đẳng cấp trong giáo phái này, đẳng cấp tu sĩ là 
thành phần được “thiên khải”, và “giáo đồ” là đại số duan 
chúng phục vụ cho thành phần được Thượng Dé lựa chọn. Tu 
sĩ sống độc thân, khắc kỷ, chỉ lo đi truyền giáo và học đạo. 
Những tu sĩ chắc chắn sẽ được giải thoát ngay khi chết vì họ 
đã được ân sủng của minh tôn. Giáo đồ có quyền lập gia 
đình nhưng phải chăm lo phục vụ các trưởng lão, và khi chết 
đi sẽ được tái sinh làm tu sĩ. Chính đạo này, dưới cái tên Ma 


ni giáo, Minh tôn giáo hay Minh giáo đã ảnh hưởng duan 
trọng trong sinh hoạt xã hội của Trung Hoa trong một thời 
gian khá dài, hơn hẳn những tôn giáo khác cũng xuất xứ từ 
Ba TƯ. 

Ma ni giáo truyền vào Trung Thổ khoảng năm 694 đời nhà 
Đường, mặc dù đạo này có mộït số ảnh hưởng đến Lão giáo 
từ trước đó. Năm 694 cuốn “Nhị Tông Kinh” (Erzongjing) bộ 
kinh chính yếu của họ được đem vào nước Tàu. Theo Minh 
Sử viết vào thế kỷ thứ 17, một mục sư vào truyền giáo dưới 
thời vua Cao Tông (650-83) nhưng nhiều học giả không đồng 
ý mà chỉ công nhận là năm 719 có một đại trưởng lão của 
họ từ Tokharistan đến mà thôi. Năm 732, trong một chỉ dụ 
của nhà Đường có nhắc tới họ đi truyền tà giáo mang danh 
nghĩa một tông phái của đạo Phật. Tuy nhiên vì đây là một 
tôn giáo của người Hồ nên triều đình không cấm chỉ miễn là 
họ giới hạn việc sinh hoạt trong những dân tộc thiểu số. 
Năm 745, người Hồi Hột (Uighur) kiến tạo một vương quốc 
rộng lớn, kéo dài từ sông lli (Y lê) đến tận sông Hoàng Hà. 
Một trong những tiểu vương (khans) theo đạo Ma ni năm 
762 và Ma ni giáo trở thành quốc giáo của Tân Cương. Tới 
lúc đó, một số lớn người Hồi (Uighurs) đã cải đạo theo đạo 
Ma Ni và sau khi họ giúp nhà Đường chống lại loạn An Lộc 
Sơn, một số đông người Hán cũng theo. Họ có thể đã xây cất 
nhiều đền đài từ trước nhưng sách vở chỉ chắc chắn là có 
một đền Ma ni - dưới tên Hán tự là Đại Vân Quang Minh 
(Dayun huangming) được thành lập tại Trường An năm 768. 
Khoảng năm 771, tại các vùng Kinh, Dương, Hồng (Nam 
xương), Việt (Thiệu Hưng) cũng có đền Ma ni và đầu thế kỷ 


thứ 9, tại Lạc Dương, Thái Nguyên đã có những đền thờ của 
họ được xây cất. Như vậy xét về mặt địa lý, giáo phái này 
bành trướng từ miền Tây Trung Hoa lan sang tận miền đông, 
sát bờ biển. Nhà Đường tương đối khoan dung hơn người La 
Mã khi họ bách hại người Thiên Chúa giáo và người Ma ni 
giáo vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. 

Đến năm 842-3, khi dân tộc Hồi suy yếu vì bị người Kirghiz 
đánh bại, triều đình lại bắt đầu một chính sách bài giáo, đặc 
biệt là những tôn giáo từ bên ngoài truyền vào Trung thổ 
nhất là Phật giáo. Ma ni giáo cũng bị càn quét, đền đài bị 
phá hủy, của cải bị tịch thu, kinh sách bị đốt. Tại Trường An, 
hơn 70 nữ tu Ma ni bị giết. Từ đó họ phải lui vào bóng tối, 
hoạt động âm thầm và biến thành một đoàn thể bí mật. Họ 
chia ra thành nhiều chi phái, dưới nhiều tên khác nhau và 
cũng hoạt động trong những khu vực hay hình thái khác 
nhau. Chi lưu mạnh nhất có tên là Minh Giáo, tôn Trương 
Giác đời Đông Hán làm giáo tổ, còn thờ Ma Ni làm thần 
Quang Minh. Chính đây là tôn giáo mà Kim Dung đã huyền 
thoại hóa trong bộ Y Thiên Đồ Long ký thành Minh Giáo, một 
đoàn thể vừa mang màu sắc bang hội, vừa có thêm một số 
nghỉ lễ thần bí, đứng đầu phe hắc đạo. 

Giáo nghĩa của họ chủ yếu là phân biệt hai đằng thiện ác, 
sáng tối, dùng thuyết tam tế phân biệt ba cõi quá khứ, hiện 
tại, tương lai làm nền tảng, và tin tưởng rằng quang minh 
rốt ráo sẽ chiến thắng hôn ám. Giáo đồ Minh giáo mặc đồ 
trắng, sống giản dị, cần kiệm, ăn chay, không uống rượu, 
người chết thì để trần truồng đem bỏ ngoài sa mạc cho chim 
ăn, không thờ tổ tiên, thần, Phật mà chỉ lễ bái mặt trời, mặt 


tráng. Tó chúc trong giáo phái nay rát nghiém mát, truóng 
lão của họ gọi là hành giả, giáo đồ chia thành thị giả, thính 
giả, cô bà, trai tỉ... Họ truyền bá mạnh tại các vùng Hoài 
Nam, Mân, Triết, Cám (Giang Tây). Về sau họ hợp nhất với Di 
Lặc giáo, Bạch Liên giáo. Minh giáo phát triển mạnh khoảng 
thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên. Theo Al-Beruni, một sử gia 
Ả Rập thì “đa số người Hồi, người Trung Hoa và Tây Tạng ở 
vùng Tây Vực, cả một số người Ấn Độ cũng theo đạo Mani”. 
Những kinh điển và tài liệu người ta tìm được ở Turfan gần 
đây phù hợp với những nhận định đó. Thời kỳ này Minh giáo 
đã bành trướng mạnh và trở thành một tôn giáo có thế lực. 
Qua đời Ngũ Đại, Tống, Nguyên họ khởi nghĩa nhiều lần, đặc 
biệt là cuộc nổi dậy Mẫu Ất thời kỳ cuối của nhà Lương, hay 
Phương Lạp đời Tống (1120-22). Cuộc khởi nghĩa quan trọng 
nhất mà họ tham gia có lẽ là cuộc nổi dậy chống lại người 
Mông Cổ vào thế kỷ thứ 14, lập nên triều đại nhà Minh, mặc 
dầu nhiều học giả không cho rằng nhà Minh có liên quan 
đến Minh giáo. 

Hiện nay, đền thờ duy nhất của người Ma Ni còn sót lại trên 
thế giới ở tại Quan Châu (Phúc Kiến), vùng duyên hải Trung 
Hoa trong đó có khắc nổi tượng Ma Ni dưới danh hiệu Quang 
Minh Phật (Buddha of Light). Có lẽ vì tên Mani tương đồng 
với Thích Ca Mâu Ni nên nhiều người đã lầm lẫn giữa hai tên 
này. Tuy nhiên hình tượng khác hẳn hình tượng của Phật 
giáo. Trên đầu có một vòng hào quang, với hai chùm tóc 
chảy từ đầu xuống vai. Hình tượng mặc áo trắng và theo tự 
tích khắc ở đó thì ngôi đền này do một giáo đồ kiến lập năm 
1340. Tài liệu ngày nay người ta kiếm được để nghiên cứu 


về đạo Mani được gọi là Turfan (Turpan), là những kinh điển 
mà các khảo cổ gia người Đức đào được ở Đôn Hoàng 
(Dunhuang) vào khoảng 1902-14. Trong số các tự tích tìm 
thấy có cả những đoạn mà từ lâu nay bị mất trong thánh 
kinh của họ, cả những văn chương viết bằng tiếng Pahlavi, 
Saghdian, Thổ Phồn và tiếng Hán. Một số tài liệu khác về 
đạo Ma ni thì kiếm thấy ở Ai Cập năm 1933 và trong những 
sách vở bài xích đạo Ma Ni do người đạo Thiên Chúa, Muslim 
hay Bái Hỏa viết. 

Thi nhân Bạch Cư Dị đã từng viết một bức thư thay mặt vua 
nhà Đường trả lời cho vua nước Hồi khi họ xin triêu đình 
Trung Hoa bảo vệ những người theo đạo Mani. Julia Ching 
nhận định là vấn đề của đạo Mani là họ vay mượn từ các tôn 
giáo khác khiến cho đối với các dân tộc Cận Đông thì họ 
giống như Thiên Chúa hay Do Thái giáo, trong khi đối với 
các dân tộc Viễn Đông thì họ lại giống như Phật giáo. Chính 
Mani cũng coi Jesus là đấng tiên tri của người Do thái, 
Zoroaster là đấng tiên tri của người Ba Tư, còn Phật Thích 
Ca là đấng tiên tri của người Ấn Độ. Và khi ông tổng hợp 
được nhiều tôn giáo trong đạo của mình, ông ta tin rằng 
“Giáo hội của ta ưu việt hơn các giáo hội đã có từ trước, và 
những tôn giáo trước đây chỉ phổ biến tại một số quốc gia 
hay thành thị, còn Giáo hội của ta sẽ lan truyền đến khắp 
mọi thành phố, và lời giao rảng của ta sẽ đến khắp thế 
gian.” (Julia Ching, Chinese Religions tr. 174) 

Một trong những đặc tính của các tôn giáo ở Trung Hoa là 
những tổ chức này không hoàn toàn mang tính chất tôn giáo 
mà luôn luôn pha thêm một số hình thức thế tục trên 


phuong dién xa hói hay chính tri. Tón giáo cúng khóng có 
một vi trí quyền lực cao cấp như tại Tây phương. Tuy có một 
số thời kỳ, nước Tàu có những Quốc Sư nhưng những vị cao 
tăng đó không thể nào sánh được với thế lực của những giáo 
hoàng hay giáo chủ ở Âu Châu hay Trung Đông. Minh giáo 
hình thành vào đời Đường là giai đoạn văn hóa tương đối 
khai phóng nên được chấp nhận dễ dàng cũng như Phật giáo 
nhưng đến triều Minh, Thanh, khi Nho giáo đã có một vị trí 
độc tôn, các tôn giáo có nguồn gốc từ bên ngoài không còn 
được coi trọng nữa. Chính vì thế, cũng như nhiều tôn giáo 
khác, Minh giáo dần dần tàn lụi. 

Trên thực tế, Minh giáo là một tôn giáo rất khắt khe. Những 
tu sĩ của họ phải sống một đời sống khắc kỷ và giữ mình 
nghiêm nhặt. Theo kinh điển của giáo phái này, những người 
được Thượng đế lựa chọn (Primates Manichaeorum) có một 
đời sống khổ hạnh và phải luôn luôn di hành, không được ở 
yên một chỗ. Họ không được quyền có tài sản, không ăn 
thịt, uống rượu, và trấn áp mọi dục tình. Họ cũng không có 
quyền có nghề nghiệp, buôn bán, hay học những ma thuật 
hoặc nghiên cứu tôn giáo ngoài chính tôn giáo của họ. 
Nhiệm vụ chính yếu của họ là kìm giữ và đóng kín ba cửa ải 
- miệng, tay và ngực (oris, manuum, sinus). Để giữ miệng, 
họ không được nói năng độc địa, không ăn uống các chất 
độc hại. Thịt gia súc sẽ khởi động ma vương trong cơ thể 
con người, vì thế họ chỉ được ăn rau cỏ và trái cây. Để giữ 
gìn cho bàn tay khỏi ô uế, họ không được sát sinh, bẻ cây 
hái trái. Để giữ gìn cho trái tim được trong sáng, họ không 
được nghĩ ngợi bậy bạ chẳng hạn như nghĩ những điều 


không trong sach hay trái với giáo lý của đạo Mani. Họ cúng 
không được lập gia đình vì coi rằng sự truyền chủng là một 
hành động kéo dài sự tăm tối, và loài người sinh sản chính là 
vì bị Thượng đế trừng phạt. Chính vì khó khăn như thế nên 
số người được ở trong hàng giáo phẩm rất hiếm hoi. 


Minh Giáo theo Kim Dung 

Không biết rằng vô tình hay cố ý, Kim Dung đã cố tình pha 
trộn giữa Bái hỏa giáo và Ma ni giáo. Mặc dù hai tôn giáo 
này có những điểm chung, sử sách không nói rằng Ma ni 
giáo cũng coi lửa làm biểu tượng của quang minh như Bái 
hỏa giáo. Do đó Minh giáo qua Kim Dung là một tổ chức 
được tiểu thuyết hóa, ít tôn giáo mà nhiều tính chất bang 
hội. Chính vì thế chúng ta thấy Minh giáo được tổ chức chặt 
ché nhưng lại dựa trên những liên kết thế tục hơn là thân 
quyền. Từ một đoàn thể bí mật, Minh giáo đã nhanh chóng 
biến mình để thành một đảng cách mạng. Chúng ta có thể 
nói rằng Minh giáo của thời Mạt Nguyên có nhiều điểm 
tương đồng với Thiên địa hội đời Thanh sơ hay Thái Bình 
Thiên quốc đời Thanh mạt và hoàn toàn khác hẳn những tôn 
giáo sẵn có ở Trung Hoa, tiêu biểu là Phật giáo hay Lão giáo. 
Ngay từ sau chương giới thiệu câu chuyện, Kim Dung đã cho 
xuất hiện nhiều nhân vật liên quan đến tà giáo nhưng không 
đề cập đến nguyên ủy ngọn ngành của họ. Một Ân Tố Tố nữ 
cải nam trang cố tình làm cho phái Thiếu Lâm tưởng Trương 
Thúy Sơn là thủ phạm vụ giết người ở Long Môn tiêu cục, 
một Tạ Tốn thần oai lẫm lẫm khi đến Vương Bàn Sơn đảo 
cướp thanh đao Đồ Long. Rồi những nhân vật hạng nhì như 


Thường Kim Bằng hay Bạch Qui Thọ cúng có võ công hơn 
người khi dương đao lập uy. Hết việc nọ tới việc kia, cho tới 
khi hai vợ chồng Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố tự sát, chúng 
ta vẫn chưa hiểu rõ tà phái được tổ chức như thế nào. Tấm 
màn bí mật đầu tiên được vén lên là khi Trương Tam Phong 
cứu Thường Ngộ Xuân khi người này bị quân Mông Cổ truy 
kích trên sông Hán Thủy: 

“... Đại hán đó ở tại sàn thuyền khấu đầu nói: 

- Lão đạo gia cứu mạng cho tiểu nhân, Thường Ngộ Xuân 
này xin rập đầu bái tạ. 

Trương Tam Phong đưa tay đỡ dậy, nói: 

- Thường anh hùng không cần phải dùng đại lễ. 

Vừa nắm tay y, thấy bàn tay lạnh như băng, hơi kinh hoảng, 
vội hỏi: 

- Phải chăng Thường anh hùng đã bị nội thuơng? 

Thường Ngộ Xuân nói: 

- Tiểu nhân từ Tín Dương hộ tống tiểu chủ xuôi Nam, giữa 
đường bốn lần tiếp chiến với bọn ưng trảo của Thát Đát đuổi 
theo, trên ngực và sau lưng bị một phiên tăng đánh trúng 
hai chưởng. 

Trương Tam Phong cầm cổ tay, thấy mạch nhảy rất yếu, vội 
cởi áo y ra để xem vết thương, lại càng kinh hãi, thấy chỗ 
trúng chưởng sưng vù lên cả tấc, không phải là nhẹ, giá như 
người khác chắc không chịu nổi. Người này chạy trốn hàng 
ngàn dặm, lại còn phải chống trả cường địch, quả là anh 
hùng. Thấy vậy ông liền khuyên y đừng nói năng nhiều, chỉ 
ở trong khoang tĩnh dưỡng. 

Cô bé gái tuổi chừng lên mười, quần áo cũ kỹ, hai chân 


khóng mang giay dép, tuy con nha thuyén chai ngheo khó, 
nhung mát may xinh xán, thé nao sau nay cúng thanh mót 
mỹ nhân, chỉ ngồi sụt sùi gạt nước mắt. 

Trương Tam Phong thấy cô bé đáng thương, hỏi: 

- Cô nương, tên cô là gì? 

Cô gái đáp: 

- Cháu họ Chu, tên là Chu Chỉ Nhược. 

Trương Tam Phong nghĩ thầm: “Con nhà thuyền chài mà sao 
đặt tên thật hay” nên hỏi tiếp: 

- Thế nhà cháu ở đâu? Trong nhà còn những ai? Để ta gọi đò 
đưa cháu về. 

Chu Chỉ Nhược gạt lệ đáp: 

- Chỉ có hai cha con cháu sống với nhau trên thuyền thôi... 
chứ không có ai khác. 

Trương Tam Phong ớ một tiếng, nghĩ thầm: “Cô gái này nhà 
tan người mất, lại bé bỏng quá, làm thế nào bây giờ đây?” 
Thường Ngộ Xuân nói: 

- Lão đạo gia võ công cao cường, từ xưa tới nay, tiểu nhân 
chưa thấy ai như thế bao giờ, xin vô phép hỏi pháp hiệu của 
ngài là gì? 

Trương Tam Phong cười: 

- Lão là Trương Tam Phong. 

Thường Ngộ Xuân “A!” lên một tiếng, vội nhóm dậy, lớn 
tiếng: 

- Hoá ra lão đạo gia là Trương Chân Nhân của núi Võ Đương, 
thảo nào thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay may 
mắn được gặp tiên trưởng. 

Trương Tam Phong mỉm cười: 


- Lão đạo bất quá sống hơn vài năm, có gì là tiên với lại 
không tiên. Xin Thường anh hùng mau nằm xuống, đừng 
làm động đến vết thương. 

Ông thấy Thường Ngộ Xuân khẳng khái hào sảng, ăn nói ào 
ào, cảm thấy mến y vô cùng, nhưng nghĩ đến y là người 
trong ma giáo, nên không muốn nói chuyện nhiều, liền nhạt 
nhẽo: 

- Ngươi bị thuơng không phải là nhẹ, chớ nên nói nhiều. 
Trương Tam Phong tính tình khoáng đạt, đối với chính tà hai 
đường, vốn không quá thiên kiến. Trước đây ông đã từng nói 
với Trương Thúy Sơn: 

- Hai chữ chính tà, thật khó phân biệt. Đệ tử trong chính 
phái mà có tâm thuật bất chính, thì cũng là tà đồ; còn trong 
tà phái có người nhất tâm hướng thiện, thì cũng là chính 
nhân quân tử. 

Lại còn nói giáo chủ Thiên Ưng giáo là Ân Thiên Chính tuy 
tính tình nóng nảy, hành sự khác người, nhưng cũng là kẻ 
quang minh lỗi lạc, có thể kết làm bạn được. Thế nhưng từ 
khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, ông thương đứa học trò 
yêu, đối với Thiên Ưng giáo hết sức căm giận, tự nhủ đệ tử 
thứ ba Du Đại Nham cả đời tàn phế, đệ tử thứ năm Trương 
Thúy Sơn thân tử danh liệt, cũng do Thiên Ưng giáo mà ra. 
Tuy nén lòng không đi kiếm Ân Thiên Chính hỏi tội phục thù, 
nhưng dù bụng dạ có rộng rãi đến đâu, hai chữ “tà ma” 
càng lúc càng thấy ghét bỏ. 

Ké tên gọi Chu Tử Vượng kia (tức cấp trên của Thường Ngộ 
Xuân) chính là đại đệ tử của Di Lặc Tông trong Minh giáo, 
năm trước khởi sự tại Viễn Châu đất Giang Tây, tự lập làm 


đế, lấy quốc hiệu là Chu, chẳng bao lâu bị quân Nguyên tiêu 
diệt, còn Chu Tử Vượng bị bắt chém đầu. Di Lặc Tông và 
Thiên Ưng giáo tuy không cùng một phái nhưng đều là chỉ 
lưư của Minh giáo, có liên hệ với nhau rất sâu xa. Khi Chu Tử 
Vượng khởi sự, Ân Thiên Chính có thanh viện tại Triết Giang. 
Trương Tam Phong hôm nay cứu Thường Ngộ Xuân, chỉ vì 
nhất thời lòng hiệp nghĩa khích động, và lúc đầu cũng không 
biết y thuộc Minh giáo, nên không lấy gì hợp với bản 
nguyện. 

Canh hai đêm đó thuyền đến Thái Bình điếm. Trương Tam 
Phong bảo thuyền phu rời thị trấn đến một cái bến ở xa. 
Người lái đò lên chợ mua đồ ăn, nấu cơm, bày trên thuyền 
nào thịt gà, thịt heo, cá, rau cả thảy đến bốn bát lớn. Trương 
Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược ăn 
trước, còn tự mình đút cho Trương Vô Ky ăn. Thường Ngộ 
Xuân hỏi nguyên do, Trương Tam Phong nói là y bị hàn độc 
xâm nhập tạng phủ, đã điểm huyệt đạo các nơi, tạm thời 
chưa nguy đến tính mệnh. Trương Vô Ky tủi thân, nghẹn 
ngào không nuốt nổi miếng cơm xuống họng. Trương Tam 
Phong lại gặng đút nữa, y lắc đầu, không chịu ăn. 

Chu Chỉ Nhược đón lấy chén cơm trong tay Trương Tam 
Phong, nói: 

- Đạo trưởng ăn trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng 
công này. 

Trương Vô Ky nói: 

- Ta no rồi, không muốn ăn nữa. 

Chu Chỉ Nhược nói: 

- Tiểu tướng công, nếu anh không ăn, lão đạo trưởng trong 


lòng không vui, ăn cơm không nổi, chẳng hóa ra cũng bị đói 
ư? 

Trương Vô Ky nghĩ quả không sai, nên khi Chu Chỉ Nhược 
đưa cơm tới miệng vội há mồm ăn. Chu Chỉ Nhược gỡ hết 
xương cá, xương gà, mỗi miếng cơm lại rưới thêm tí nước 
thịt, Trương Vô Ky ăn thấy thật ngon miệng, hết cả một bát 
lớn. 

Trương Tam Phong trong lòng thấy an ủi, nghĩ thầm:”Vô Ky 
số khổ, từ bé cha mẹ chết sớm, lại bị bệnh nặng. Nếu được 
người con gái có ý tứ thế này chăm sóc quả thật là hay”. 
Thường Ngộ Xuân không đụng tới thịt cá, chỉ ăn sạch bát 
rau, tuy đang trọng thương, nhưng cũng ăn hết bốn bát cơm 
trắng. Trương Tam Phong không kiêng thịt, thấy y ăn uống 
thật hào sảng, nên khuyên y ăn tí thị gà. 

Thường Ngộ Xuân nói: 

- Trương chân nhân, tiểu nhân thờ Bồ Tát nên không ăn mặn. 
Trương Tam Phong “A” một tiếng: 

- Ó lão đạo quên. 

Lúc đó mới nhớ là người trong ma giáo qui củ rất nghiêm, 
không ăn mặn, từ đời Đường tới giờ, đều thế cả. Cuối thời 
Bắc Tống, đại thủ lãnh của Minh giáo là Phương Lạp khởi sự 
tại Triết Đông, đương thời quan cũng như dân gọi họ là “đạo 
ăn chay thờ ma”. Ăn chay và phụng thờ ma vương là hai qui 
luật lớn của ma giáo, đã truyền từ mấy trăm năm nay. Đời 
nhà Tống, quan phủ chém giết ma giáo rất ngặt, người trong 
võ lâm cũng coi họ chẳng ra gì, vì thế giáo đồ hành sự cực 
kỳ ẩn bí, tuy ăn chay nhưng đối với người ngoài phải giả 
xưng là thờ Phật, bái Bồ Tát, không dám tiết lộ thân phận 


cúa minh. 

Thường Ngộ Xuân nói: 

- Trương chân nhân, ngài có ơn cứu mệnh đối với tôi, lại đã 
biết rõ lai lịch rồi, nên không dám dấu diếm. Tiểu nhân là 
người trong Minh giáo, phụng sự Minh tôn. Triều đình quan 
phủ đối với chúng tôi mười phần căm ghét, người hiệp nghĩa 
trong các danh môn chính phái cũng coi nhẹ chúng tôi, 
thậm chí đến bọn đốt nhà cướp của, giết người không gớm 
tay trong hắc đạo cũng gọi chúng tôi là yêu ma guí quái. Lão 
nhân gia đã biết rõ lai lịch của chúng tôi mà vẫn ra tay 
tương cứu, cái ân đức đó, quả thực tôi không biết lấy gì báo 
đáp. 

Trương Tam Phong cũng đã từng nghe qua về lai lịch của ma 
giáo, biết ma giáo phụng thờ đại ma vương tên là Ma Ni, 
người trong tôn giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo lày đến trung 
thổ từ đời Nguyên Hòa, Hiến Tông nhà Đường, khi đó gọi là 
Ma Ni giáo lại còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo, giáo đồ 
tự xưng Minh giáo nhưng người ngoài gọi họ là Ma giáo.” (Ý 
Thiên Đồ Long ký, tr. 415-8) 

Thế nhưng Minh giáo cũng còn rất mơ hồ, chưa thấy những 
liên kết với nhau. Khi sáu đại môn phái - Thiếu Lâm, Võ 
Đương, Hoa Sơn, Không Động, Nga Mi, Côn Luân - tiến hành 
cuộc trường chinh vây đánh thẳng vào trung khu của Minh 
giáo là Quang Minh Đính , Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn 
phái Nga Mi mới tiết lộ qua về tổ chức của Minh giáo: 

“Chỉ nghe Diệt Tuyệt sư thái quát lên: “Dập tắt yêu hỏa, diệt 
hết ma hỏa”. Bà ta ngừng lại một lát nói tiếp: 

- Ma giáo lấy hỏa làm thánh, tôn hỏa làm thần. Từ khi giáo 


chủ đời thú ba mươi ba của Ma giáo là Dương Đính Thiên 
chết đi, họ không có giáo chủ. Tả hữu Quang Minh sứ giả, 
bốn đại Hộ giáo Pháp vương, Ngũ Tán Nhân, lại thêm chưởng 
kỳ sứ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, người nào cũng nhòm ngó 
chức vị giáo chủ, tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, nên giữa 
đường ma giáo trở nên suy yếu. Lúc này lại là lúc sáu chính 
đại môn phái hưng vượng, âu cũng là cái số của yêu tà phải 
bị tiêu diệt. Nếu như ma giáo không có tranh chấp bên 
trong, muốn trừ đám yêu nghiệt này không phải là dễ. 
Trương Vô Ky từ nhỏ đã nghe đến ma giáo, cũng biết mẹ 
chàng có liên quan xa gần đến ma giáo, nên mỗi khi hỏi 
gặng thêm, cha mẹ đều không vui, hỏi nghĩa phụ thì hoặc 
ông ta lặng thinh xuất thần, rồi bỗng dưng nổi giận, thành ra 
ma giáo thực sự là gì, thủy chung vẫn không biết rõ. Về sau 
chàng lại thấy thái sư phụ Trương Tam Phong đối với ma giáo 
ghét bỏ cùng cực, mỗi khi nhắc đến luôn luôn căn dặn, 
không bao giờ được kết giao với giáo đồ của họ. Thế nhưng 
khi Trương Vô Ky gặp những người như Hồ Thanh Ngưu, 
Vương Nạn Cô, Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt, Chu Nguyên 
Chương đều là người của ma giáo, nhưng đều khẳng khái 
trượng nghĩa, chưa hẳn đã chỉ là ác nhân, có điều hành sự 
ngụy bí, người ngoài khó mà đo lường được. Tới lúc này khi 
nghe Diệt Tuyệt sư thái nói tới ma giáo, nên chàng cố hết 
sức tập trung để nghe cho kỹ. 

Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp: 

- Các đời giáo chủ ma giáo đều lấy “Thánh Hỏa Lệnh” làm 
tín vật truyền từ đời nọ sang đời kia, thế nhưng đến tay đời 
giáo chủ thứ ba mươi mốt, trời đoạt hồn phách làm sao, 


không hiểu thế nào đánh mất thánh hỏa lệnh, nên hai đời ba 
mươi hai và ba mươi ba có quyền mà không có lệnh, hai 
chức giáo chủ đó cũng hơi miễn cưỡng. Dương Đính Thiên 
chết bất ngờ, chẳng biết do trúng độc hay do người nào ám 
toán, không kịp chỉ định người kế thừa. Trong ma giáo những 
đại ma đầu có bản sự không phải là ít, những người đủ tư 
cách để làm giáo chủ ít ra cũng năm, sáu người, ta không 
phục người, người chẳng phục ta, nội bộ hoá thành đại loạn. 
Cho đến lúc này, họ cũng chưa suy định được giáo chủ. Kẻ 
mà chúng ta gặp ngày hôm nay, cũng trong những người 
muốn làm giáo chủ. Y là một trong bốn hộ giáo pháp vương, 
Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. 

Đám đệ tử chưa ai nghe nói tới cái tên Thanh Dực Bức 
Vương Vi Nhất Tiếu, nên đều lặng yên không nói gì. 

Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp: 

- Tên này từ trước chưa bước chân vào Trung Nguyên, hành 
sự của bọn ma giáo lại kín đáo, nên gã này tuy võ công cao 
cường mà không mấy ai biết đến tên tuổi. Thế nhưng Bạch 
Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn 
hai tên đó hẳn các ngươi đã nghe qua rồi? 

Trương Vô Ky thấy rung động trong lòng, Châu Nhi cũng “A” 
lên một tiếng nhỏ. Ân Thiên Chính và Tạ Tốn danh tiếng 
vang dội, trong võ lâm không ai không biết. Tĩnh Huyền hỏi: 

- Sư phụ, hai người đó cũng ở trong ma giáo u? 

Diệt Tuyệt sư thái nói: 

- Hừ, đâu phải chỉ “cũng ở trong ma giáo” mà thôi? “Ma Giáo 
Tứ Vương, Tử Bạch Kim Thanh”. Tử Sam Long Vương, Bạch 
Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương, Thanh Dực Bức Vương, 


dó la tú vuong trong ma giáo. Thanh Duc dúng hang cuói 
cùng, thân thủ như thế nào, hôm nay tát cả đều trông thấy 
rồi. Như thế Tử Sam, Bạch Mi, Kim Mao chỉ tưởng tượng 
cũng đủ biết ra sao. Kim Mao Sư Vương táng tâm phát điên, 
hai mươi năm trước hành động rồ dại, đột nhiên giết người 
vô tội, sau không biết đi đâu mất, thành một đại bí mật 
trong võ lâm. Ân Thiên Chính không có khả năng lên được 
chức giáo chủ ma giáo, bực tức bỏ ra sáng lập Thiên Ưng 
giáo, tự mình làm giáo chủ một phe cho hả dạ. Ta vẫn tưởng 
Thiên Ưng giáo đã quay lưng với ma giáo rồi, đối với Quang 
Minh Đính thế thành nước lửa, nào ngờ khi Quang Minh Đính 
gặp nguy nan, lại chạy đến cầu cứu Thiên Ưng giáo.”(Ý 
Thiên Đồ Long ký tr. 684-5) 

Và sau cùng, Minh giáo được tường thuật do chính người của 
giáo phái này là Bố Đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc: 

“Thuyết Bất Đắc nói: 

- Tiểu huynh đệ, Minh giáo chúng tôi nguyên từ nước Ba Tư, 
truyền tới Trung Thổ từ đời Đường. Đương thời gọi là Tiên 
giáo. Vua nhà Đường cho xây chùa Đại Vân Quang Minh tại 
các nơi, chính là tự viện của Minh giáo. Giáo nghĩa của 
chúng tôi là làm điều thiện, trừ điều ác, mọi người đều bình 
đẳng, nếu như có vàng bạc tiền tài, thì đem cứu giúp người 
nghèo khổ, không được ăn thịt, uống rượu, chỉ thờ Minh Tôn. 
Minh Tôn tức là thần lửa, mà cũng là thiện thần. Chỉ hiểm là 
đời nào tham quan ô lại cũng áp bức chúng tôi, anh em 
trong Minh giáo không chịu nổi, thỉnh thoảng lại nổi lên 
chống lại. Từ đời Phương Lạp, Phương giáo chủ đời Bắc Tống 
đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần. 


Truong Vó Ky dá nghe gua tén tuói cúa Phuong Lap, biét óng 
ta ở vào đời Tuyên Hòa, một trong Tứ Đại Khấu, cùng với 
Tống Giang, Vương Khánh, Điền Hổ nổi danh, nên nói: 

- Hóa ra Phương Lạp là giáo chủ của quí giáo? 

Thuyết Bất Đắc nói: 

- Chính thế. Đến đời Nam Tống thời Kiến Viêm, có giáo chủ 
Vương Tông Thạch tại Tín Châu khởi sự, thời Thiệu Hưng có 
giáo chủ Dư Ngũ Bà tại Cù Châu khởi sự, đời Lý Tông, năm 
Thiệu Định có giáo chủ Trương Tam Thương tại một dải 
Giang Tây, Quảng Đông khởi sự. Chỉ vì bản giáo xưa nay 
luôn luôn chống lại triều đình, quan phủ nên triều đình gọi 
chúng tôi là “ma giáo”, càng cấm đoán nghiêm nhặt hơn. 
Chúng tôi muốn sống còn, hành sự không khỏi kín đáo, lạ 
lùng, để tránh tai mắt quan quân. Chính đại môn phái đối 
với chúng tôi tích oán thành thù hận, thế hia bên ghét nhau 
như nước với lửa. Đương nhiên, trong số giáo chúng của bản 
giáo, cũng đôi khi có những kẻ không tự kiểm chế, làm 
những trò không phải, ý mình có võ công, giết người vô tội 
cũng có, gian dâm cướp bóc cũng có, đem cái tiếng tăm của 
bản giáo đổ xuống sông xuống...”(Ý Thiên Đồ Long ký, tr. 
757-8) 

Tuy nhiên, một cách chính thức phải kể đến đoạn mà Kim 
Dung thác danh một cuốn sách của Dương Tiêu soạn ra để 
viết về lịch sử của Minh giáo: 

“Hai người nói chuyện một lát, Trương Vô Ky thuận tay cầm 
một cuốn sách trên bàn của Dương Tiêu lên, thấy trên bìa có 
viết bảy chữ tựa đề “Minh Giáo Lưu Truyền Trung Thổ Ký”, 
bên dưới có một hàng chữ nhỏ “Đệ Tử Quang Minh Tả Sứ 


Duong Tiéu cung soan”. Truong Vó Ky nói: 

- Dương tá sứ, ông văn võ toàn tài, thật là rường cột của bản 
giáo. 

Dương Tiêu chắp tay: 

- Đa tạ giáo chủ khen ngợi. 

Trương Vô Ky mở sách ra, thấy viết bằng chữ nhỏ theo lối 
khải, mọi việc đều dẫn chứng sách vở rõ ràng. Trong sách kể 
lại minh bạch, Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư, tên thật là 
Ma Ni giáo, truyền vào Trung thổ từ Diên Tải nguyên niên, 
đời Đường Võ Hậu. Thời đó người Ba Tư tên là Phí Đa Diên 
mang bộ Tam Tông Kinh của Minh giáo đến triều, là lần đầu 
tiên người Trung Quốc biết đến bộ kinh này. Ngày 29 tháng 6 
năm thứ ba đời Đại Lịch nhà Đường, chùa Minh giáo Đại Vân 
Quang Minh được xây cất tại Lạc Dương, Trường An. Sau đó 
tại các thị trấn lớn như Thái Nguyên, Kinh Châu, Dương 
Châu, Hồng Châu, Việt Châu cũng đều có Đại Vân Quang 
Minh tự. Tới năm Hội Xương thứ ba, triều đình ra lệnh giết 
giáo đồ, thế lực Minh giáo đại suy. Từ đó về sau, Minh giáo 
trở thành một tôn giáo bí mật, phạm cấm, đời nào cũng bị 
quan phủ truy lùng giết chóc. Để có thể sinh tồn, người 
trong Minh giáo không thể không hành sự ngụy bí, để rồi 
chữ Ma trong Ma Ni bị đổi thành Ma, đồng nghĩa với tà ma, 
người ngoài gọi là ma giáo.[3] 

Trương Vô Ky đọc đến đoạn này, không khỏi thở dài, nói: 

- Dương tả sứ, giáo chỉ của bản giáo nguyên là làm điều 
thiện, trừ điều ác, cùng với đạo Phật chẳng khác bao nhiêu, 
vậy mà từ đời Đường đến giờ, đời nào sao cũng bị giết hại 
thảm họa? 


Duong Tiéu nói: 

- Người trong Thích đạo tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng 
tăng chúng xuất gia đều cố giữ thanh tu, không để ý đến 
chuyện đời. Đạo gia cũng thế. Còn bản giáo tụ tập lương 
dân, bất luận ai gặp nguy nan khốn khổ thì mọi giáo chúng 
đều ra tay giúp đỡ. Quan phủ áp bức dân lành, có đời nào ít 
đâu? Có vùng nào ít đâu? Nếu có người nào bị quan phủ ức 
hiếp, oan khuất, bản giáo liền đứng ra chống lại. 

Trương Vô Ky gật đầu: 

- Chỉ khi nào triều đình, quan lại không còn áp bức dân lành, 
thổ hào ác bá không còn hoành hành vô phép tắc, đến lúc 
ấy bản giáo mới có thể hưng vượng được. 

Dương Tiêu vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng nói: 

- Lời của giáo chủ quả thật nói lên được tôn chỉ gốc rễ của 
bản giáo. 

Trương Vô Ky nói: 

- Dương tả sứ, ông xem có một ngày nào được như thế 
chăng? 

Dương Tiêu trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: 

- Cũng chỉ mong được một ngày như thế. Phương Lạp, 
Phương giáo chủ của bản giáo đời Tống khởi sự cũng chỉ vì 
muốn quan lại không áp bức dân lành mà thôi. 

Y lật quyển sách chỉ vào đoạn chép về giáo chủ Minh giáo 
Phương Lạp tại Chiết Đông nổi lên, chấn động thiên hạ. 
Trương Vô Ky đọc xong trầm ngâm, gập sách lại nói: 

- Đại trượng phu cố nhiên phải như thế. Tuy Phương giáo chủ 
tuẫn nạn, thân vong nhưng cũng làm nên một sự nghiệp 
thật là oanh liệt. 


Hai người cùng một lòng, không nói mà nhiệt huyết nổi lên 
bừng bừng. 

Dương Tiêu lại nói: 

- Bản giáo đời nào cũng bị nghiêm cấm, thế nhưng thủy 
chung vẫn đứng được mà không sụp đổ. Năm Thiệu Hưng 
thứ tư đời Nam Tống có một viên quan tên là Vương Cư 
Chính gửi lên hoàng đế một đạo tấu chương, nói về việc của 
bản giáo, giáo chủ có thể xem qua. 

Nói rồi lật cuốn sách đến đoạn sao lục tấu chương của 
Vương Cư Chính. Trương Vô Ky đọc thấy trong đó viết như 
sau: 

“Thần thấy hai huyện Chiết Châu có tục tục ăn rau phụng 
thờ ma vương. Trước đời Phương Lạp, pháp cấm còn lỏng, 
mà việc tôn thờ ma quỉ chưa đến nỗi mạnh. Phương Lạp 
chết rồi, pháp cấm càng nghiêm, nhưng việc thờ ma lại càng 
mạnh không trừ nổi.... Thần nghe nói rằng kẻ thờ ma mỗi 
làng mỗi xóm có một hai tên kiệt hiệt, gọi là ma đầu, xem 
hết các tên họ trong thôn, đều có thể thốt gia nhập ma 
đảng. Kẻ thờ ma không ăn thịt. Một nhà có chuyện gì, tất cả 
đồng đảng đều đến giúp đỡ. Vì chưng chúng không ăn thịt 
nên giảm chi tiêu, mà giảm chi tiêu nên dễ đầy đủ. Cùng 
một đảng nên thân lẫn nhau, thân lẫn nhau nên có chuyện 
gì dễ giúp nhau...” 

Trương Vô Ky đọc đến đây nói: 

- Gã Vương Cư Chính này tuy là cừu địch nhưng quả biết 
rằng giáo chúng trong bản giáo sống tiết kiệm, giản phác, 
tương thân tương ái. 

Chàng lại đọc tiếp đoạn sau của tấu chương: 


“ 


.. Vì thế thần cố theo đạo của tiên vương để làm cho dân 
tương thân, tương hữu, tương trợ. Cốt sống đạm bạc, dạy 
dân tiết kiệm, khuyến khích lối sống giản dị. Nay làm kẻ dẫn 
dắt nhân dân, nên không thể không lấy đó làm cách trị dân. 
Thế nhưng những ma đầu đã trộm cái cách của triều đình để 
khuyến dụ dân chúng rồi, nên người người đều ca tụng đạo 
ma, đi trợ giúp tà thuyết. Dân ngu không biết gì cả, nghe lời 
ma, thờ đạo ma, dễ đủ ăn, dễ trợ giúp, thành ra những gì 
ma đầu nói ra đều tin, tất cả đều theo về với chúng. Thành 
ra pháp cấm càng nghiêm, thì lại càng không thắng được 
những điều cấm.” 

Chàng đọc đến đây, quay đầu nói với Dương Tiêu: 

- Dương tả sứ, cái câu “pháp cấm dũ nghiêm, nhi dũ bất khả 
thắng cấm” chính là rõ ràng nói lên việc bản giáo được lòng 
dân chúng.” (Ý Thiên Đồ Long ký tr. 1016-8) 

Thế nhưng khi tìm hiểu về Minh giáo trong khung cảnh thực 
tế xã hội Trung Hoa, chúng ta thấy rằng Kim Dung đã không 
đơn thuần chỉ dựa vào tài liệu và sử sách. Minh giáo trong Y 
Thiên Đồ Long ký là một kết hợp giữa một giáo phái với một 
bang hội, một tổ chức mà những giáo đồ không chỉ có chung 
một đức tin. Chính cái tinh thần tương thân tương trợ, một 
kỷ luật nội bộ, những qui tắc và thứ bậc đã tạo cho Minh 
giáo thành một tổ chức có thực lực chính trị vì họ đã huy 
động được một hậu thuẫn quần chúng. Minh giáo của Kim 
Dung dưới thời mạt Nguyên đó và Thiên địa hội trong thời 
Thanh sơ có nhiều điểm tương đồng, ít nhất trong vai trò 
chính trị của nó là một tổ chức đối kháng với triều đình. Cả 
hai đều có ý định khôi phục lại giang sơn đang bị người bên 


ngoai thóng tri. Tuy nhién, Kim Dung khóng chí bién giáo 
phái nay thanh mót tó chúc ái duóc, óng cón muón dát Minh 
giáo như một trong ba nguồn văn hóa chính yếu tạo nên cái 
gọi là văn minh Trung nguyên trong thời kỳ đó, đại diện cho 
một khuynh hướng võ thuật - võ công Tây vực, có xuất xứ từ 
Ba Tư với nền văn minh Trung Đông làm nền tảng. Văn minh 
Tây vực đó là một trong ba nền văn minh làm thành thế đỉnh 
túc cho Hán tộc bao gồm văn minh Trung nguyên, đại diện 
là quan niệm âm dương trong Dịch lý với Trương Tam Phong 
và phái Võ Đương, văn minh Thiên Trúc, với Phật học làm 
nền tảng mà chùa Thiếu Lâm là đại biểu. 

Trương Vô Ky được coi như một tập đại thành của ba nền 
văn minh khi chàng có căn bản là Cửu Dương Thần Công 
phát xuất từ một vị cao tăng của Thiếu Lâm, lại được học 
Càn Khôn Đại Na Di và võ công trong Thánh Hoả Lệnh của 
Minh Giáo, cũng như Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm của 
Trương Tam Phong. 


Kết luận 

Tại Trung Hoa, tôn giáo không dựa trên tín niệm như tại Âu 
Châu, cũng như tổ chức thường rất rời rạc. Nhiều đoàn thể 
kết hợp bằng nhiều mẫu số, địa phương, sắc tộc, tương trợ, 
nghỉ thức tế lễ, giáo điều, ý thức hợp quần, và cả những mô 
thức sinh hoạt chung. Những bang hội, hiệp hội, môn phái, 
giáo phái ... được kết hợp không khác nhau bao nhiêu. Riêng 
Minh giáo, tổ chức này không còn thuần túy như đạo Mani 
nguyên thủy mà đã bị đồng hóa với những tôn giáo có sẵn 
để trở thành một tổ chức quần chúng, ít phần tôn giáo 


nhưng nhiều phần thế tục. 

Hiện nay, giáo đồ của đạo Bái Hỏa chỉ còn chừng hai trăm 
nghìn, nhiều nhất là tại Ấn Độ (100,000) và Iran (60,000). 
Riêng ở Bắc Mỹ Châu có chừng 15,000 và hàng năm có 
những buổi lễ, nhất là vào khoảng tháng 8, 9 kỷ niệm ngày 
sinh của Zraathustra. Họ sống một đời sống trong sạch và 
hiền hòa, tôn trọng những giáo nghĩa cổ kính (không ngoan, 
lẽ phải, đạo đức, bác ái, toàn thiện, bất tử và thiêng liêng), 
yêu thiên nhiên.[4] 

Trong lịch sử, người ta đã thấy nhiều nhóm giáo phái biến 
hình thành một lực lượng nổi dậy, chẳng hạn như giặc Khăn 
Vàng thời Tam Quốc, Bạch Liên giáo đời Minh, Thiên Địa Hội 
đời Thanh. Có lẽ chính vì thế, những người cầm quyền tại 
Trung Hoa luôn luôn nhìn tôn giáo bằng một con mắt ít thiện 
cảm, nhất là những tôn giáo có khả năng điều động tín đồ 
thành một phong trào. Thiên Địa Hội đời sơ Thanh, Thái Bình 
Thiên Quốc thời Thanh Mạt, loạn Quyền Phỉ thời đầu thế kỷ, 
hay Thanh Bang thời Dân Quốc đều là những tổ chức bán 
chính trị, bán tôn giáo có ảnh hưởng rất mạnh đến vận 
mệnh của một triều đại. Có lẽ vì thế mà nhà cầm quyền 
Trung Hoa hiện nay cũng muốn “tiên hạ thủ vi cường” với 
những người trong nhóm Pháp Luân Công. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Ching, Julia: Chinese Religions, Orbis Books, New York 1993 
- Trung Quốc Văn Hóa Sử Đại Từ Điển (2nd. Ed), Dương Kim 
Đỉnh chủ biên, Viễn Lưu, Đài Bắc 1990 

- Bishop, Peter và M. Darton: The Encyclopedia Of World 


Faiths, An Illustrated Survey Of The World's Living Religions, 
Facts On File Publications New York, 1988 

- The Cambridge Encyclopedia of China, Brian Hook, Ed. 
Cambridge University Press, 2nd Ed. 1991 

- Gernet Jacques: A History of Chinese Civilization (nguyên 
tác Le monde Chinois, J. R. Foster dịch sang Anh ngữ 
Cambridge University Press NY 1986) 

- Encyclopedia Britanica 15th Edition 1982 Vol. 11 & 19 

- Vương Gia Phượng, Lý Quang Chân, When West Meets East 
(International Sinology and Sinologists) - Đương Tây Phương 
Ngộ Kiến Đông Phương, Sinorama Magazine, Taiwan 1991 

- Mao Bội Kỳ, Lý Trạch Phụng, Tuế Nguyệt Hà Sơn, Trung Hoa 
Thư Cục, Hongkong 1988 

- Dư Tử Lưu, Nguồn Gốc Con Rồng - Long Đích Căn, Thương 
Vụ Ấn Thư Quán , Hongkong 1985 

[1] Kinh này gồm những bài hát trong đó dạy những điều 
luân lý. Người viết nghĩ rằng những bài hát Tiểu Siêu hát 
trên Quang Minh Đính và trên thuyền trong Y Thiên Đồ Long 
Ký có lẽ Kim Dung rút ra từ kinh này. 

[2] Tức Zarathustra theo tiếng Hi Lạp 

[3] Ma trong Ma Ni viết với chữ thủ, Ma trong ma giáo viết 
với chữ guí là con ma. 

[4] Gale Elaine: Zoroastrian Phaith Celebrates New Year, Los 
Angeles Times, B - 1,3 August, 26 2000 


Nguón: http://vnthuguan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 4 năm 2004 


